Subject: Thong bao thue 

From: Dich vu nop ho so thue qua mang <thuedientu@gdt.gov.vn> 
To: bazalife@bazalifevietnam.com 

Date Sent: 06 Jan 2022 12:14:19 +0700 

Date Received: Wed, 5 Jan 2022 21:14:25 -0800 (PST) 
Attachments: Thong bao thue.xml 


Mẫu số: 01-1/TB-TĐT 
(Ban hành kèm theo 
Thông tư số 66/2019/TT- 


BTC ngày 20/9/2019 
của Bộ Tài chính) 





BỘ TÀI CHÍNH _ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ 
TONG CỤC THUE NGHĨA VIỆT NAM 
mm Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
Sô:0106121414266/20227TH- —------------—- 
TĐT Hà nội, ngày 06 tháng 01 
năm 2022 


THÔNG BÁO 
Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử 


Kính gửi: CôNG TY TNHH BAZA LIFE 
Mã số thuế: 0314540824 


Căn cứ hồ sơ đăng ký thuế điện tử của người nộp thuế (NNT) 
gửi tới cơ quan thuế lúc 12 giờ 12 phút 59 giây ngày 06 tháng 01 
năm 2022. Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử của 
NNT, cụ thể như sau: 
+ Tờ khai dề nghị cấp lại GCN ĐKT/ Thông báo MST mẫu 13- 
MST và các tài liệu đính kèm. 
+ Mã giao dịch điện tử: 11220220112732854 


+ Mã bảo mật: 





Hồ sơ đăng ký thuế điện tử của người nộp thuế đã được cơ 
quan thuế tiếp nhận vào lúc 12 giờ 12 phút 59 giây ngày 06 
tháng 0I năm 2022. Hồ sơ đăng ký thuế điện tử của người nộp thuế 
sẽ được cơ quan thuế tiếp tục kiêm tra. 

Trường hợp qua kiểm tra hồ sơ không đây đủ theo quy định cơ 
quan thuế sẽ trả Thông báo nêu rõ lý do không chấp nhận hồ sơ và 
hướng dẫn hoản thiện hồ sơ cho người nộp thuế trong thời hạn 02 
(hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ ghi trên 
thông báo này. 

Trường hợp qua kiểm tra hồ sơ đầy đủ theo quy định: 

Trường hợp NNT cần biết thêm thông tin chỉ tiết, NNT vui lòng 
truy cập theo đường dẫn: http://thuedientu.gdt.gov.vn hoặc liên hệ 
với Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh theo địa chỉ: ó3 Vũ Tông 
Phan - P. An Phú - TPHCM - Thành phố Hồ Chí Minh đề được hỗ 


trợ. 
XI 4”, 


Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế biết và thực hiện./. 


